


- The C-suite series - 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ RỦI RO 


10/01/2013 | Khách sạn Intercontinental, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


LÝ DO THAM DỰ 


ột lãnh đạo thành công thê hiện từ tầm nhìn chiến lược, phát triỀn và thực thi kế hoạch, 


quản trị rủi ro và điêu hành hiệu quả các phòng ban đê mang lại lợi ích tôi ưu cho Doanh 


nghiệp. 


Sự kiện “Kỹ năng lãnh đạo & Quản trị rủi ro” tập trung vào cách thức một nhà lãnh đạo sẽ 


điều hành các phòng ban, những nội dung cần thông suốt và chiến lược cần thực hiện cho bộ 


phận Quản trị rủi ro của doanh nghiệp mình. 


GIÁ TRỊ MANG ĐÉN 


Lợi ích đối với doanh nghiệp 


- - Xác định các loại rủi ro; xây dựng các quy 
trình ưu tiên, giảm thiêu và quản trị rủi ro 
của doanh nghiệp 


- _ Triển khai các biện pháp đề hạn chế rủi ro 
nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ 
những tình huống có thể phát sinh 


- _ Tích hợp quy trình quản trịrủi ro với các 
chiến lược cải tiến hiệu quả để tạo dựng 
giá trị bền vững cho doanh nghiệp 


Lợi ích đôi với cá nhân 


Xác định các loại rủi ro từ thất bại trong 
chiến lược quản trị đến những rủi ro không 
kiểm soát được ở môi trường bên ngoài dẫn 
đến sự thay đổi về mục tiêu hoạt động 


Nâng cao năng lực quản trị rủi ro phát sinh 
từ nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp 


Xử lý nhanh chóng và hiệu quả những rủi ro 
liên quan đến thương hiệu; điều hành hiệu 
quả bộ phận quản trị rủi ro đề nắm bắt cơ hội 
kinh doanh kịp thời 


ng, 
`. 
Leadership by Leaders 


CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ RỦI RO 


10/01/2013 | Khách sạn Intercontinental, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


(Chương trình sự kiện là dự thảo 0à có thể thay đổi không báo trước) 


ID Dễ ©3109) 9211 9)0) 
II .€S 27. 9)z):42)21)07.(@7.00)2) 7,0. 


PHẢN 1 
QUẢN TRỊ RỦI RO - TẠO DỰNG GIÁ TRỊ 
Chủ trì bởi: 


Ông Bruce E Flanagan 
Đối tác cấp cao của IDG Leadership Academu 


Phần này sẽ giúp các nhà lãnh đạo đánh giá lại cách tiếp cận hoạt động quản trị rủi ro của 
doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao các doanh nghiệp lại thất bại mặc dù đã xây 
dựng các mô hình quản trị rủi ro phức tạp; tại sao quản trị rủi ro lại là một yếu tố cực kỳ quan 
trọng cho lãnh đạo điều hành cấp cao; khi nào cần từ chối những cơ hội đem đến lợi nhuận 
nhưng ân chứa những rủi ro cực kỳ lớn; cách thức tạo dựng và giữ vững giá trị trong toàn bộ 
doanh nghiệp. 


Nội dung chuyên đề: 
- _ Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro 
- Phân biệt các loại rủi ro 
- _ Giảm thiểu các loại rủi ro để tăng năng suất 


10:30 TIỆC TRÀ SÁNG 





PHÂN 2 
CHUYÉÊN ĐÔI RỦI RO THÀNH CƠ HỘI 


Chủ trì bởi: 


Ông Tamai Setsuro 
Nguyên Giám đốc điều hành IDG Nhật Bản 


Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức xây dựng và tích hợp các quy trình nhằm dự 
báo, ưu tiên và giảm thiếu những mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc xác định 
những rủi ro cần phải được bảo hiểm, chúng ta sẽ phân tích những rủi ro nào cần được ngăn 
chặn, giảm thiểu và quản lý nội bộ như là một phần trong chiến lược doanh nghiệp; cách thức 
đưa rủi ro vào chiến lược hoạt động, biến những rủi ro trong ngắn hạn thành những cơ hội 
trong đài hạn. 


Nội dung chuyên đề: 
- _ Cách thức nhìn nhận những rủi ro tiềm ân 
- _ Ứng dụng điều chỉnh chiến lược phù hợp giá trị công ty 
- _ Cách thức biến chuyền rủi ro thành cơ hội 





Leadership by Leaders 


PHÂN 3 
LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ RỦI RO 
Chủ trì bởi: 
Ông Edward Chien 
Giám đốc dịch oụ quản trị doanh nghiệp, quản trị rửi ro 0à tuân thú, PuoC Việt Nam 

Phần này đề cập đến cách thức triển khai các công cụ và quy trình quản trị nhằm xác định, đo 

lường, giảm thiểu và quản lý các mức độ rủi ro thường xuất hiện trong hoạt động điều hành 
14:00 (Biết trước và phòng tránh), những rủi ro mang tính bản chất trong chiến lược, những rủi ro 

bên ngoài không dự đoán được. 

Tìm hiểu cách thức xây dựng chức năng phù hợp cho bộ phận quản trị rủi ro doanh nghiệp, 

thiết lập những ưu tiên và ngân sách cho những sáng kiến nhằm giảm thiểu rủi ro. 


Nội dung chuyên đề: 
- _ Cách thức triển khai “Sự ham muốn rủi ro” (Risk Appetite) 
- _ Thiết lập các mức ưu tiên cho ngân sách triển khai hoạt động giảm thiêu rủi ro 
- Kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả 


15:30 TIỆC TRÀ CHIẾU 


PHẢN 4 
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỎI MỚI 
Chủ trì bởi: 
Ông Samuel Lock 
Giám đốc điều hành The Clarion Institute, Singapore 


Phần này tập trung vào hoạt động dự báo những sai lầm có thê xuất hiện trong chiến lược đổi 
mới; duy trì sự cân bằng giữa những thành quả đạt được từ hoạt động đầu tư cải tiến sản 
phẩm/dịch vụ và những rủi ro có thể xảy ra; nhận thấy và phòng tránh những vấn đề xuất 
hiện từ chiến lược đổi mới này. 
Nội dung chuyên đề: 

- _ Cách thức lãnh đạo hoạt động đổi mới 


- _ Tác động của những rủi ro không dự đoán được 
- _ Các cách thức cân băng giữa hoạt động đôi mới và quản trị rủi ro 


LỄ TRAO CHỨNG CHỈ & GIỚI THIỆU HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IDG 


Ì.4 3 lội l › 1 6ƒ Gỗ @i ›1019))17©10°311) 2í 








1l] 7% 1= 


Leadership by Leaders 


GIÁ TRỊ TĂNG THÊM 


É MỜI THAM DỰ sự kiện CEO World Forum 2013. Sự kiện quy tụ: 
V - Hơn 16 diễn giả từ các tô chức trong và ngoài nước 

- Hơn 20 ngân hàng và các tổ chức tài chính 

- 40 tô chức từ nhiều lĩnh vực khác nhau như CNTT, Truyền thông, sản xuất, v.V. 


- Hơn 200 nhà lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước 


ĐĂNG KÝ THAM DỰ 


Phí tham dự (VND/người) 


| Thời hạn áp dụng Wÿ4)0(¡,9222)/402 II) 2/2174 2 | 





Khách đăng ký & thanh toán sớm 3,5 triệu VND 5,0 triệu VND 


Ưu Đãi Đặc Biệt: Nếu đăng kú theo nhóm từ 3 người, phí tham dự là 3,0 triệu VND/người 
LUU Ý 

" Các mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 

“. Giá ưu đãi áp dụng tại thời điểm thanh toán, không áp dụng tại thời điểm đăng ký 

“ Tỷ giá VND/USD được áp dụng tỷ giá chuyền đổi của Vietcombank vào ngày thanh toán 
Phí tham dự trên đã bao gồm: 

“ Tài liệu huấn luyện 

"_ Quà tặng sự kiện 

" _ Tiệc trưa và tiệc trà giữa giờ 

".. Phiên dịch song ngữ Việt - Anh 

" Vé mời tham dự sự kiện CEO World Forum 2013 bao gồm Conference và Gala Dimner 
1, Cách thức đăng ký 


e _ Liên hệ: Cô Trần Thanh Thảo - Mobile: (+84) 1638 119 988 
Email: thao_tranØ@leadership.org.vn 


IDOS Set 
se - Đăng ký online: Nhấn oào đâu 
“ Phương thức thanh toán 
e _ Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng IDG: 
Tại Tp. HCM: P.1614 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 
Tại Tp. Hà Nội: P. 202, Tầng 2, 20 Trần Hưng Đạo, Tp. Hà Nội. 
e _ Thanh toán Chuyến khoản: 
Tên tài khoản: Công ty TNHH IDG Việt Nam 
Số tài khoản: (VND) 99102922323 
Ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) - chỉ nhánh TP Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: Tầng 2, STC, số 37 Tôn Đức Thăng, quận 1, Hồ Chí Minh 
Số chuyền nhanh: SCBLVNVX 


Khách đăng ký chịu các khoản phíngân hàng. Thanh toán được xem là hoàn thành khi đơn 0ị tổ chức nhận được 
toàn bộ các khoản phí. 


K5 Điều kiện hủy bỏ đăng ký tham dự hoặc chuyển nhượng 


se Vé tham dự huấn luyện có thể được chuyên nhượng cho người khác tham dự, tuy nhiên cần phải 
thông báo chính thức bằng văn bản hoặc email cho BTC trước ngày hội thảo ít nhất 02 ngày. 

e _ Với các khách hàng đã thanh toán 100% phí, nếu hủy bỏ đăng ký trước ngày diễn ra sự kiện sẽ được 
bảo lưu vé tham dự cho bất kỳ sự kiện khác trong năm của [DG Việt Nam. 


LIÊN HỆ 


Cô Trần Thanh Thảo 

Trợ lú dự án IDG Leadership Acaderny 
M: (+84) 1638 119988 

T: (+848) 3827 7500 - ext: 165 


E: thao_tran@leadership.org.vn 


